Lựa chọn camera ngoài trời có dây cân lưu ý 
những gì? 


Camera ngoài trời có dây là gì? 

Camera ngoài trời có dây là thiết bị camera thông minh dùng để theo dõi, giám sát, quan sát 
khu vực bên ngoài (bên ngoài tòa nhà), thiết bị này sử dụng dây tín hiệu đề truyền dữ liệu ghi 
hình về thiết bị. Như vậy người dùng mới có thể xem và lưu trữ dữ liệu, hình ảnh, video. 

Khi lắp đặt camera ngoài trời có dây, người dùng cần lắp đặt dây mạng với mục đích kết nối 
các thiết bị với nhau (kết nối thiết bị camera với điện thoại di động, máy tính bảng hay tivi, 
laptop...). Đồng thời, nó cũng cần sự hỗ trợ của dây nguồn để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn 
định và bình thường. 

Xét về tính thẳm mỹ, thiết bị camera có dây ngoài trời không được người dùng đánh giá tốt 
bằng camera wifi không dây. Tuy nhiên, nếu đặt thiết bị trong môi trường quan sát rộng thì cần 
số lượng sản phẩm camera giám sát lớn, lưu vực giám sát được chia thành nhiều góc quan sát 
khác nhau rất được người dùng ưa chuộng. 

Ưu điêm của Camera ngoài trời có dây 

Mặc dù camera ngoài trời có dây không còn là sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt 
Nam nhưng cũng không thể phủ nhận những ưu điểm vượt trội của dòng thiết bị này như sau: 
-Được sử dụng bằng dây với đầu ghi hình nên tín hiệu hình ảnh qua camera thường ổn định và 
rõ nét, đảm bảo không bị trễ hình hay vỡ hình, nhòe hình. 

- Có thê dễ dàng lắp đặt thêm nhiều loại camera khác. 

- Mang lại nhiều giải pháp cho nhiều dự án và sản phẩm. 

- Hỗ trợ lưu dữ liệu trong máy với thời gian lâu hơn thông qua NAS hoặc đĩa cứng. 

- Bạn có thể xem dữ liệu trực tiếp trên màn hình máy tính, điện thoại hay máy tính bảng, tivi. 

- Bền bỉ, tuổi thọ cao hơn so với dây camera wifi không dây. 

- Bảo trì, thay thế, mở rộng công suất đơn giản, thuận tiện. 


https ://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/nhung-luu-y-khi-lua-chon-camera-ngoai-†roi-co-day-†tot- 


nhat/16948680 
#camerangoaitroicoday 
#cameraganngoaitroi 
#homecameraviettel 


